Đàn ghi-ta của Lorca 


1of2 


https://www.thivien.net/printpoem.php?UID= Hóaq_FhdSV4AJsYlrBGL-Q 


Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới 


16/08/2023 20:03 


Tác giả: Thanh Thảo - Hồ Thành Công 


Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn 


(Ph.G. Lorca) 


những tiếng đàn bọt nước 

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt 
li-la li-la li-la 

đi lang thang về miền đơn độc 
với vằng trăng chếnh choáng 
trên yên ngựa mỏi mòn 


Tây Ban Nha 

hát nghêu ngao 

bỗng kinh hoàng 

áo choàng bê bết đỏ 

Lorca bị điệu về bãi bắn 
chàng đi như người mộng du 


tiếng ghi-ta nâu 

bầu trời cô gái ấy 

tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy 
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan 
tiếng ghi-ta ròng ròng 

máu chảy 


không ai chôn cất tiếng đàn 
tiếng đàn như cỏ mọc hoang 
giọt nước mắt vằng trăng 
long lanh trong đáy giếng 


đường chỉ tay đã đứt 
dòng sông rộng vô cùng 
Lorca bơi sang ngang 
trên chiếc ghi-ta màu bạc 


chàng ném lá bùa cô gái di-gan 
vào xoáy nước 

chàng ném trái tim mình 

vào lặng yên bất chợt 


li-la li-la li-la... 


Đàn øghi-ta của Lorca 


Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại 
Đăng bởi Trân Hà Nam vào 01/09/2006 05:59 


8/16/2023, §:03 PM 


Đàn ghi-ta của Lorca https://www.thivien.net/printpoem.php?UID= Hóaq_FhdSV4AJsYlrBGL-Q 


1979 
Bài thơ này được sử dụng trong chương trình SGK Ngữ văn 72 từ 2007. 


Nguồn: Khối vuông rubích, NXB Tác phâm mới, 1985 


In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Thảo » Đàn ghi-ta của Lorca 


2of2 8/16/2023, §:03 PM 


